Dân Ca Viet Nam 


Trần Quang Hải 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Dân Ca Viet Nam 


Trần Quang Hải 
Dân Ca Viet Nam 


Tiến sĩ Trần Quang Hải hiện đang làm việc tại Trung tâm 
quốc gia nghiên cứu khoa học (National Center for Scientific 
Research) của nước Pháp với chức vụ nghiên cứu gia về dân 
tộc nhạc học (ethnomusicologist) chuyên về nhạc Việt Nam 
và nhạc Á châu, đặc biệt về giọng hát. 

Dân ca Việt Nam rất là phong phú. Tất cả những bài ca do 
dân quê sáng tác và không thuộc nhạc triều đình, nhạc 
thính phòng, nhạc tôn giáo thì được xếp vào loại dân ca. 

Xứ Việt Nam với gần 80 triệu người Việt và 53 sắc tộc khác 
nhau thừa hưởng một truyền thống dân ca đa diện. 

Định nghĩa danh từ dân ca, theo tôi, là những bài ca không 
biết ai là tác giả, được truyền miệng từ đời này sang đời 
khác, dính liền với đời sống hàng ngày của người dân quê, 
từ bài hát ru con, sang các bài hát trẻ em lúc vui chơi, đến 
các loại hát lúc làm việc, hát đối đáp lúc lễ hội thường niên. 
Dân ca lại mang một màu sắc địa phương đặc biệt, tùy theo 
phong tục, ngôn ngữ, giọng nói, và âm nhạc tính từng vùng 
mà khác đi đôi chút. Nhưng nhìn chung, vẫn là bài hát thoát 
thai từ lòng dân quê với tính chất mộc mạc, giản dị của nọ 
Dân ca Việt Nam được trình bày theo trình tự một đời người, 
nghĩa là bắt đầu bằng các bài hát ru em khi em bé bắt đầu 
chào đời, đến khi đứa bé lớn lên, trương thành và chết đi, sẽ 
có những bài hát liên hệ đến từng giai đoạn của một đời 
người. 

Tôi xin bàn về các bài hát ru em và các bài hát nghe trong 


lúc trẻ em vui chơi, nô đùa Chúng ta thường nghe lúc còn ấu 
thơ, được chị, mẹ hay bà ngoại hoặc bà nội ru cho ngủ. Loại 
hát này được gọi là hát ru (miền Bắc), ru con (miền Trung), 
hay hát đưa em, âu ovi dầu (miền Nam). 

Âm giai dùng trong loại hát ru em được thay đổi tùy theo 
vùng. 

Ở miền Bắc, hát ru dựa vào thang âm ngũ cung (do-ré-fa- 
sol-la-do). 

Miền Trung sử dụng âm giai tứ cung (do-fa-sol-sib-do), 

và miền Nam thì chọn âm giai ngũ cung (do-mib-fa-la-do). 
Người mẹ thường bày tỏ nỗi lòng của mình, hay than van số 
phận hâm hiu của mình qua bài âu o ví dầu. Lời ca thường 
lấy trong ca dao và thể thơ là lục bát. 

Âu o Gió đưa bụi chuối sau hè 

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ 

Con thơ tay ẫm tay bồng 

Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. 

Đến khi đứa trẻ lớn lên, trong lúc chơi giỡn thường hay hát 
những bài mà đa số các giai điệu đều dựa trên thang âm 
tam cung (do-fa-sol). Chẳng hạn, khi chơi ú tìm, các trẻ em 
để ngón tay trỏ của mình vào trong lòng bàn tay của một 
em trong bọn. Một đứa trẻ hát: 

Chi chi chành chành 

Cái đanh thổi lửa 

Con ngựa chết chương 

Ba vương thượng hạ 

Ba cạ đi tìm 

Ú tim oà ập. 


"4A 


Khi nói tới tiếng "âp" thì bàn tay nắm được ngón tay người 
nào thì người đó nhắm mắt đếm để cho những người khác 
chạy đi trốn. 

Ngoài ra còn có những trò chơi khác như đánh trông, táng u, 
đánh dũa, hoặc là oánh tù tì (từ chữ Anh là one, two, three, 
nghĩa là một, hai, ba) giúp cho trẻ em Việt Nam giải trí trong 
khi nhàn rỗi, ngoài giờ học hỏi ở nhà trường. 

HÒ 

Hò từ chữ HO mà ra, có nghĩa là làm cho giọng mình manh 
hơn. Do đó, Hò thường đi đôi với việc làm nặng như kéo gỗ, 
chèo thuyền, đập đạ Nhưng hò cũng có thể hát lúc nghỉ 
ngơi, lúc hội hè, lúc đám tang như hò đưa linh, và có khi 
dính liền với một vùng nào đó như hò Nghệ An, hò Thanh 
Hóa, hò Sông Mã, hò Đồng Tháp. 

Có ba loại Hò chánh: 

Hò trong lúc làm việc, tiết điệu ăn khớp với động tác, và 
thường dùng những chữ như dô ta, rố khoan, hụ là khoan, 
VV... 

Hò trong lúc nghỉ xả hơi, thường là hò đối giữa trai gái có 
tính cách đùa giỡn, chọc ghẹo hay tỏ tình. 

Hò trong lúc lễ hội, thường là hò đối đáp để tranh giải. 

Hò làm việc thường hò đông người với nhau Một người hò 
trước và tất cả phụ họa theo sau Người hò chánh gọi là hò 
cái và những người phụ họa gọi là hò con. Hò chia làm hai 
phần: lớp trống hay vế kể thì do một người hát, còn lớp mái 
hay vế xô thì do toàn thể phụ họa. 

Ở miền Nam, hò thường nghe trên sông, hay lúc làm việc 


ngoài ruộng. Mỗi tỉnh, mỗi vùng có những loại hò đặc biệt. 
Do đó có tên gọi như hò Bến Tre, hò Cần Thơ, hò Đồng Tháp. 
Ở tỉnh Bến Tre, có thể có loại hò như sau: 

Hò ớ ơ Xứ nào vui cho bằng xứ Cù Lao, ớ ợ Hò ớ ợ Tiếng 
muỗi kêu như ống sáo thổi Bông mọc như hàng rào sương lý, 
ỚỢ 

Hoặc xuyên qua câu hò, chúng ta có thể biết người hò thuộc 
địa phương nào như: 

Hò, ớ ơ. 

Ghe anh nhỏ mũi trắng lườn 

Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em, ớ ơ. 

Hò miền Nam 

Gồm có hò ba lý xuất xứ từ bài Bá Lý Hê của cải lương rất 
được thông dụng giữa các ca sĩ chuyên nghiệp. Hò theo điệu 
ai oán dùng để kể chuyện. A li hò lờ xuất hiện khoảng 50 
năm nay thôi, dùng thể thơ lục bát. Hò lô tô, hò cấy, vv... 
Các loại hò thường được ứng khẩu tùy hứng, nhạc thì chỉ có 
một giai điệu duy nhứt, hay theo một thang âm đặc biệt 
miền Nam (do-mib-fa-sol-la-do). 


Hò miền Trung 

Là nơi tập trung của nhiều loại hò và nhiều giai điệu hơn hai 
miền Bắc và Nam. Ngoài loại hò làm việc, hò đối, còn có hò 
đưa đám mạ Ở Thanh Hóa có hò sông Mã được chia làm 
năm loại hò tùy theo giai đoạn: hò rời bến, hò đò ngược, hò 
đò xuôi, hò mắc cạn, hò cập bến, với các đoạn kể, xô nhịp 
nhàng theo nhịp một, nhịp hai. 


Trong khi chèo thuyền, chúng ta còn được nghe các loại hò 
mái xấp, hò mái nhì, hò mái đẩy. Có giả thuyết cho rằng mái 
có nghĩa là mái chèo, và còn có giả thuyết khác nữa cho 
rằng mái là đàn bà đối với trống là đàn ông. Còn xấp có 
nghĩa là mau hơn, nhì có nghĩa là đôi, là phải hát hai lần, 
còn đẩy có nghĩa là làm cho thuyền đi tới Ở vùng Thừa 
Thiên, Quảng Trị còn nghe hò mái ba nghĩa là phải hát ba 
lần. 

Các loại hò làm việc như hò đạp nước, hò tát nước, hò 
khiêng nước, hò xay lúa, hò giã gạo, hò giã đậu, hò giã vôi, 
hò mài dừa,v.v... 


Khi leo giốc, thì có hò leo dốc. Khi đập đá thì có hò nên hay 
hò hui Tiết tấu rất nhanh, vă theo nhịp đập da Người kể hát 
một đoạn, thì toàn thể hát "hụ là khoan" để làm tăng sức 
mạnh khi làm việc. 


Hò miền Bắc 


Hò đẩy xe, hò kéo gỗ rất được phổ thông. Một người hát một 
câu thì cả đám hát rố khoan, rố khoan rố khuầy hay hố 
khoan trong điệu bắt cái hố khoan hay bắt cá hò khoan do 
các người chài lưới hát. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy điệu 
hò giã vôi và hò dứt chỉ ở miền Bắc nữa. 

Hầu hết các điệu hò ở Việt Nam đều dùng thể thơ lục bát với 
thể thức thêm những chữ không có nghĩa vào như "là hụ là 
khoan, rố khoan rố khuầy", v.v... Với nghệ thuật ngắt câu 
khác nhau tùy theo từng điệu hò hoàn toàn khác biệt và 


phong phú qua tài sáng tác của các người dân quê, kho tàng 
dân ca do đó ngày càng to lớn hơn và xuyên qua các lời ca 
trong điệu hò, chúng ta thấy một nền văn chương bình dân 
phản ảnh trung thực ngôn ngữ của tiếng nói Việt Nam. 

LÝ 

Miền Nam có rất nhiều điệu hò và ly Những bài nào không 
thuộc vào hò thì là ly Có Lý chim khuyên, Lý bông luu, Lý 
chuồn chuồn, Lý cây chanh, Lý chè hương, Lý bỏ bìa, Lý con 
khỉ đột, Lý ngựa ô, Lý qua kêu. 

Lời ca rất mộc mạc, chỉ hai câu thơ lục bát trong bài Lý chim 
khuyên như: 


Chim khuyên ăn trái nhãn lồng 

Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi 

mà được hát thành: 

Chim khuyên (quây a) ăn trái (quây a) Nhãn lồng (à), nhãn 
lồng , ớ con bạn mình ơi ! Lia thia (quầy a) quen chậu (quây 
a) Vợ chồng (à), vợ chồng, ớ con bạn quen hơi. 


Miền Trung có thể nói là trung tâm của các điệu lý và họ Lý 
có nghĩa là hát của giai cấp dân quê (do chữ lý làng mà ra), 
so với Ca Huế thuộc giai cấp vua chúa, quan liêu trí thức. 
Tất cả điệu lý được thoát thai từ các bài hát chèo, ca Huế, 
hát tuồng, và hát cải lương. 


Điệu Lý giao duyên bốn mùa hay Lý vọng phu được hát theo 
điệu Nam ai Trung chuyển sang Ai Oán Nam khi xuống tới 


miền Nam và trở thành lý bốn mùa hay lý ru con.Thể thơ 
được dùng là thất ngôn: 

Thí dụ như: 

Giãi sông Ngân mây râu râu chuyển 

Một bước đường trời biển chia hai 

Hỡi nàng nàng ơi! 

Anh dặn một lời xưa nhớ đừng quên. 

Từ đó các nhà nho mới đem vào Ca Huế và đổi tên lại thành 
lý giao duyên 12 tháng như: 

Đầu tháng giêng mãn thiên xuân sắc 

Ai nấy vui mưng thiếp bặt mắt trông 

Qua tháng hai bông hoa nhài ướm nở 

Thiếp luống trông chàng vừa trở gió đông, 


V.V... 

Hát giao duyên với loại thơ thất ngôn cũng được dùng trong 
hát chèo. Đến khi bài Lý giao duyên được sử dụng với thể 
thơ lục bát qua hai câu thơ: 


Ai đem con sáo sang sông 

Để cho con sáo sổ lồng bay xa. 

Thì lại được đổi lại là Lý con sáo. Điệu Lý con sáo rất được 
quãng bá ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền với thang 
âm đặc thù đã tạo ra ba điệu lý khác nhau: Lý con sáo Bắc, 
Lý con sáo Trung, và Lý con sáo Nam. Ngoài ra, chúng ta còn 
biết thêm một điệu Lý con sáo nữa là Lý con sáo Quảng. 


O Thừa Thiên, khi hát bài lý con sáo, thay vì hát đoạn "oi 


người ơi", lại hát "tang tình tang". Bài lý con sáo được gọi là 
Lý tình tang,và khi hát bài 10 thương thì được đổi thành lý 
mười thương. 


Các điệu lý đều dựa trên thể thơ lục bát trên âm giai tứ cung 
nhu bài lý ba cô, lý lượn, hoặc âm giai ngũ cung như bài lý 
bắt bướm hay lý cây đa. 


Nghệ thuật sử dụng thể thơ lục bát của người Việt rất tài 
tình. Qua hai bài Lý con sáo Trung và Nam, chúng ta nhận 
thấy dân tộc Việt Nam đưa vào những tiếng đệm bằng cách 
lập lại những chữ trong câu chẳng hạn nhu "ia, ố tang tình 
tang", vv mà làm cho nhạc điệu trở nên phong phú vô cùng. 


Dân ca do đó đi sâu vào lòng dân và đôi khi còn ảnh hương 
rất mạnh vào nhạc thính phòng Ca Huế hay Đàn Tài Tử miền 
Nam hoặc vào các điệu hát Chèo, Cải lương. 


HÁT BỘI 


Hát hội là loại hát đối giữa trai gái tùy hứng ca hát đối đáp 
thi tài cao thấp trong những dịp lễ đầu xuân hay thu, hoặc 
khi đêm trăng thanh gió mát sau một ngày làm việc mệt 
nhọc ngoài đồng. 

Hát hội có nhiều loại: hát trống quân, hát quan họ, cò lả 
vùng Bắc Ninh, hát đúm ở Hải Dương, hát phường vải ở 
Nghệ Tĩnh, hát gheo ở Thanh Hóa, hát xoan ở Phú Thọ, v.v.. 
Hát hội hay hát đối đều mang những đặc điểm chung như 


Q» 


sau: 

Người hát, làng xã, phải đối nhau chẳng hạn nhóm nam ca 
sĩ đối lại với nhóm nữ ca sĩ, và thuộc làng xã khác nhau 

Hầu hết đều là tình ca để đưa đến hôn nhân. 


Đặc tính đoàn thể rất được nhấn mạnh, như trong quan họ 
có tục kết bạn và phải thuộc vào gia đình quan ho Truyền 
thống này được thấy ở hát ghẹo ở Thanh Hóa, và hát xoan ở 
Phú Thọ có tục lệ "nước nghĩa". 

Thi đua là một trong những đặc tính quan trọng. Trong một 
cuộc hát đối, các người hát thi đua về trí nhớ, lời ca, óc nhạy 
bén, phải tùy cơ ứng biến, khi gặp khó khăn, tài sáng tác tùy 
hứng, và kỹ thuật ca hát phải có trình độ cao. Do đó, các 
làng xã xứ ta thường hay tổ chức hát lấy giải. 


Đặc tính bán chuyên nghiệp. Người hát quan họ phải thuộc 
một số bài căn bản, phải luyện tập thường xuyên. Do đó mới 
có tục lệ ngủ bọn, nghĩa là các người hát cùng chung một 
nhóm thường tựu hợp ở nhà của một người trong bọn, ăn 
ngủ tại đó để có thì giờ học tập với nhau và tập hát gọi là bẽ 
giọng. 

Hát hội xảy ra trong một phạm vi địa lý nhỏ hẹp, nhứt là ở 
Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ miền Bắc xứ Việt Nam mà 
thôi. 

Mỗi cuộc thi hát như thế thường chia làm ba hay bốn giai 
đoạn: 

Hát mời ăn trầu trong trống quân 


Hát giọng lề lối trong quan họ 

Hát dạo, hát chào, hát mừng, hát hỏi trong hát phường vải 
Hát dạo, hát mừng, hát thăm trong hát ghẹoSau khi hát mở 
đầu thì đến phần hát thi. Phần này, bắt đầu các bài hát khó 
vì phải sáng tác tại chỗ, như hát trả lời câu đố trong trống 
quân, giọng sỗng, giọng vặt trong quan họ,hát đố, hát đối 
trong phường vải, và hát đối, hát đố, hát xe kết trong hát 
ghẹo. Chẳng hạn như trong bài hát trả lời câu đố trong trống 
quân, bên gái ra câu đố thì bên trai phải giải cho trúng và 
đố lại. Bên nào không đối được thì kể như thua. Loại hát này 
được đệm bằng một nhạc khí đặc biệt là cây trống quân hay 
thổ cô. Một cây mây dài bốn, năm thước căng vòng cầu bắt 
ngang một cái hố được đào ngay điểm giữa cây mây. Một 
người hát đánh vào cây mây để đệm, tạo âm thanh giống 
như tiếng trống. 


Cuộc thi hát tiếp tục sang giai đoạn ba với các bài hát khen 
tặng trong trống quân, hát mời, hát xe kết trong phường vải, 
và giọng hãm, giọng huỳnh trong quan họ. 


Sau cùng là hát tiễn như trong phường vải, hát giã bạn trong 
quan họ, hát thề, hát dặn, hát tiễn trong hát ghẹo. 

Hò, lý, hát hội với Trống quân, Quan Họ, Hát phường vải, Hát 
ghẹo, Hát xoan, cò lả,vv... rất gần với chúng ta qua lời ca 
đơn giản, diễn đạt tất cả hình ảnh sống động của xã hội 
nông thôn Việt Nam và mỗi người hát là một nhà thơ. 


HÁT VỀ - NÓI VỀ 


Vè là một bài văn kể một chuyện đặc biệt xảy ra và ngụ ý 
khen chê. Bài văn làm theo thể thơ bốn chữ, năm chữ, lục 
bát, hay song thất lục bát hoặc các thể thơ biến thể. Hát 
những câu vè thường lấy giọng đọc lên, không có đệm trên, 
đệm giữa, hay đệm dưới như các lối hát dân ca khác, nhưng 
dựa trên nhịp 2/4. Ở miền Nam, những câu vè về trái cây, 
các loại cá, các thứ bánh, vv... ngoài lối ve kể chuyện. Các 
câu vè thường bắt đầu bằng sáu chữ 

Nghe vẻ nghe ve Nghe ve 

Thí dụ vè trái cây: 

Nghe vẻ nghe ve 

Nghe vè trái cây 

Dây ở trên mây 

Là trái đậu rồng 

Có vợ có chồng 

Là trái đu đủ 

Chặt ra nhiều mủ 

Là trái mít ướt 

Hình tựa gà xước 

Vốn thiệt trái thơm 

Cái đầu chơm bơm 

Đúng là bắp nấu 

Hình thù xâu xấu 

Trái cà dái dê 

Ngứa mà gãi mê 

Là trái mắt mèo 

Hát vè để tiêu khiển trong lúc làm việc, hát lúc nhàn rỗi một 


mình. Hát ve không có nhạc, nhưng có tiết điệu. Gần đây ở 
Việt Nam, có nhiều nhóm nhạc trẻ đã chuyển hát vè thành 
nhạc Rap rất được ưa thích. 


Dân ca Việt Nam rất phong phú, đa dạng, dính liền với bài 
ca hơn là với dàn nhạc, và nhạc khí. Dân ca đi liền với tiếng 
hát ru, đồng dao, trò chơi trẻ em, đến các điệu hò, lý, các 
điệu hát trong khi làm việc, trong các lễ hội tạo cơ hội cho 
thế hệ gặp nhau qua các loại hát giao duyên, qua tục "nước 
nghĩa", "kết bạn", "ngủ bọn ". Mức sáng tác bài bản mới 
vượt qua những thể loại nhạc cung đình, nhạc bác học, nhạc 
thính phòng và đưa vào trong văn chương bình dân những 
đóng góp đáng kể (hát quan họ, hát phường vải). Phần 
nhiều chỉ có tùy hứng lời trên một điệu nhạc (hát trống 
quân, cò lả). Chỉ có hát quan họ là vừa sáng tác lời lẫn nhạc. 
Hiện có trên 700 làn điệu khác nhau trong truyền thống hát 
quan họ. Hiểu được dân ca Việt Nam sẽ mang lại một niềm 
tự hào cho chính mình, tạo một sự hãnh diện trong lòng khi 
xứ mình có một nền văn học dân gian phong phụ Ngoài dân 
tộc Việt hay Kinh, chúng ta còn có 53 sắc tộc anh em sống 
rải rác trên khắp lãnh thổ Việt Nam với hàng trăm thể loại 
dân ca, nhạc khí hoàn toàn khác với dân tộc Việt. Đó là đề 
tài nghiên cứu trong tương lai. 


Trần Quang Hải, Paris, Pháp 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2010 


